Ban Mục Vụ ơn Gọi 
Giáo Phận Vinh 

Nghi Diên - Nghi Lộc - Nghệ An 
So 09/17 MVOG 


Xã Đoài, ngày 01 tháng 10 năm 2017 

THÔNG BÁO 

V/v: Dự tu Giáo phận chuắn bị cho các khóa thi vào Đại Chủng viện 


Kỉnh gửi: quỷ Cha và toàn thể Anh Chị em, 

Theo quy định của Be trên Giáo phận và Ban Đào tạo về điều kiện dự thi vào Đại 
Chủng viện thánh Phanxicô Xaviê cho những năm tới, Ban Mục vụ ơn gọi Giáo phận 
Vinh thông báo: 

1 . Các ứng sinh phải đăng ký và tham gia sinh hoạt đầy đủ trong Nhóm Dự tu Giáo 
phận Vinh với thời gian ít nhất là 3 năm trước khi dự thi vào Đại Chủng viện. 

2. Kể từ kỳ thi khóa XVII (năm 2019), sẽ có thêm môn thi ngoại ngữ Anh Văn. Vì 
vậy, các ứng sinh cần học tiếng Anh để chuẩn bị tốt cho những kỳ thi tới. 

3. Vì lợi ích chung, từ năm 2017, các ứng sinh đang học (ở Đại học hay Cao đẳng) 
phải ở chung với nhau theo từng nhóm, mỗi nhóm ít nhất là 3 em (các ứng sinh tự 
liên hệ nhà trọ vói nhau hoặc theo sự sắp xếp của Ban Mục vụ ơn gọi). 

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Lm. Phêrô Trần cầu Hoa, Tiền Chủng viện Xã Đoài, 
Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An; số điện thoại: 0968.775.546 hoặc gửi qua email 
mucvuongoi @ gmail.com (Facebook: www.facebook.com/mvog.gpv.5). 

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Quan thầy Giáo phận, xin Thiên Chúa chúc lành 
và ban dồi dào ân sủng cho tất cả chúng ta. 


T/M. Ban Mục vụ ơn gọi 



Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương 


